ĐỨC PHẬT LÀ BẬC VÔ THƯỢNG Y VƯƠNG 


Chùa Bửu Quang - Cao Lãnh - 2000. 


Nhớ lại năm 1964 tôi đã có về Đồng Tháp giảng mấy lần, đến nay ba mươi sáu 
năm, tôi mới trở lại thăm Tăng Ni và quý Phật tử. Cho nên gặp lại người cũ thì ít mà 
người mới thì nhiều. Vậy tôi xin có lời thăm tất cả quý vị. 

Đề tài chúng tôi giảng hôm nay: Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương. Vô 
Thượng Y Vương là sao ? Nghĩa là Phật là vua thầy thuốc, không ai hơn. 

Hồi xưa lúc làm tăng ở Phật học đường Ấn Quang, nghe từ này tôi hơi ngại, không 
biết người sau có quá tôn trọng chăng ? Vô Thượng Y Vương là vua thầy thuốc không ai 
hơn, nhưng Phật có hốt thuốc lần nào đâu mà gọi là vua thầy thuốc. Sau này khi được học 
và tu rồi, tôi mới thấy lời tán thán đó chân thật, chớ không phải lời tán thán suông. Tại 
sao ?Bởi thầy thuốc cứu chữa cho người, nếu là bệnh thập tử nhất sanh mà chữa được 
lành, thì gọi là thầy thuốc giỏi. Như vậy thầy thuốc giỏi có thê cứu được bệnh nhân sắp 
chết sống trở lại. Nhưng sống thêm dài lắm chừng mười năm, hai mươi năm thôi. Như 
vậy mà người ta đã tán thán vị đó rồi. Còn đức Phật cứu sống chúng sanh được bao nhiêu 
? 

Chúng ta tu Phật, ai cũng biết mình đang mang chiếc thân vô thường, tạm bợ. 
Nhưng nếu biết nương nó, khéo tu thì chúng ta sẽ đi đến chỗ giải thoát sanh tử. Mà giải 
thoát sanh tử thì sống chừng bao lâu ? Sống mãi không có ngày cùng, sống hoài không 
chết. Như vậy Phật pháp là những phương thuốc trị tâm bệnh. Khi lành rồi, chúng ta 
không còn bị vô thường chi phối, vì vậy sống mãi không cùng tận. 

Bậc đem phương thuốc đó chỉ dạy cho người, không phải vua thầy thuốc thì là gì ? 
Gọi vua thầy thuốc được rồi, tại sao nói không ai hơn ? Không ai hơn nghĩa là có người 
bằng. Tại sao có người bằng ? Vì nếu chúng sanh chịu khó tu hành đến khi công đức viên 
mãn thì sẽ thành Phật. Như vậy Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Khi 
thành Phật rồi thì có thua Phật bậc nào đâu. Nếu thành Phật thì Phật hồi xưa đến đâu 
chúng ta đến đó, ngang bằng Phật mới gọi là Phật, nếu thấp hơn Phật thì không gọi là 
Phật được. Như vậy để hiểu rằng chúng ta tu theo Phật là cốt thành Phật, mà cốt thành 
Phật thì sau này sẽ bằng Phật. Đó là ý nghĩa của Vô Thượng Y Vương. 

Hiểu rõ được ý nghĩa đó, chúng ta biết có quả vị ngang bằng Phật, chớ không có 


người hơn Phật nên gọi Vô thượng. Vì đến đó là giác ngộ viên mãn rồi. Đức Phật là bậc 


2 
Vô Thượng Y Vương nên Ngài dạy chúng ta trị bệnh để hết sinh tử khổ đau. Vậy bệnh 


đó là bệnh øì ? Ở đây, tôi sẽ lần lượt nêu ra. 

Như trong kinh thường nói, chúng sanh có bệnh gì thì Phật có pháp ấy đề đối trị. 
Nên từ chữ Hán gọi “Tùy bệnh dữ dược”, nghĩa là theo bệnh cho thuốc. Người ta bị bệnh 
øì thì mình cho thuốc ấy để trị lành bệnh. Thầy thuốc ở thế gian khi chân mạch biết bệnh 
rồi thì phải tìm, phải chọn thuốc đúng với bệnh đó. Trị đúng thì bệnh mới lành. 

Ở đây Phật cũng xét kỹ chúng sanh có bệnh gì, Phật cho thuốc ấy. Nhưng bệnh 
của chúng sanh là tâm bệnh. Thây thuốc thế gian thì trị thân bệnh, còn Phật thì trị tâm 
bệnh. Trong kinh Phật thường nói chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não thì Phật 
có tám mươi bốn ngàn pháp môn. 

Hiện giờ trong chúng ta có ai không bệnh không ? Tâm chúng ta hoàn toàn tốt, 
hoàn toàn tỉnh giác hay vẫn đầy đủ tham, sân, si. Như vậy mỗi khi chúng ta sanh một 
niệm xấu, một niệm ác, là đã có một bệnh. Có bệnh thì phải lấy thuốc Phật uống vô cho 
lành bệnh. 

Quý Phật tử tu theo Phật phải biết thuốc gì để trị bệnh mình ? Có nhiều vị tu cũng 
đã lâu mà hỏi dùng thuốc gì trị bệnh thì lắc đầu không biết. Chỉ tụng kinh niệm Phật vậy 
thôi. Đó là vì chưa hiểu chính xác đường lỗi tu của Phật dạy. Tu theo Phật năm mười năm 
mà phiền não vẫn còn nguyên, bệnh nào tật nấy không thay đổi. Rồi nói thuốc của Phật 
không có giá trị, không hết bệnh. Thế là bỏ thuốc luôn. 

Như vậy Phật tử mới thấy rằng, chúng ta tu mà chưa nắm vững được đường lối, thì 
không biết mình tu cái gì, không biết mình bị bệnh gì, không biết dùng thuốc gì để trị... 
lỗi tại không rành, không hiểu. Đó là một yếu điểm mà chúng ta cần phải biết. Nói pháp 
Phật là thuốc trị bệnh mà người ta hỏi trị bệnh gì và dùng pháp gì để trị thì không biết, 
như vậy làm sao hết bệnh được. 

Thường thường chúng ta có bệnh về thân, thì bác sĩ chân mạch xong cho thuốc trị. 
Nếu cho thuốc mà chúng ta không uống thì có lành không ? Chắc chắn là không rồi. Vậy 
mà vẫn có người đến xin bác sĩ cho tôi khỏi bệnh, chớ không cần chân mạch. Quý vị nghĩ 
người đó có thẻ trị lành bệnh không ? Bởi vì bác sĩ chân bệnh cho thuốc đề trị bệnh mà 
bệnh nhân chỉ cầu xin bác sĩ cho hết bệnh, chớ không cần cho thuốc, không chịu uống 
thuốc thì bệnh làm sao lành được. 

Phật tử chúng ta cũng giống như những bệnh nhân đó vậy. Phật dạy tu, nghĩa là 
mình có bệnh gì thì dùng pháp đó để trị. Thế nhưng Phật tử chỉ chấp tay cầu Phật gia hộ 


3 
cho con được bình yên, Phật gia hộ cho con mạnh khỏe, chớ không chịu tu. Nghĩa là 


không chịu uống thuốc, không chịu trị bệnh mà xin Phật cho mạnh khỏe, bình yên thôi. 
Phật đã từng tuyên bố rằng: ““Ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai”. Nếu Phật 
ban phước giáng họa được thì Phật không dạy chúng ta tu nhân quả. Tạo nhân lành thì 
hưởng quả lành, tạo nhân ác thì hưởng quả ác. Chúng ta tạo chúng ta hưởng, Phật không 
có can thiệp chút nào hết. Phật chỉ dạy chúng ta biết đường lối tu để dẹp phiền não, hết 
khổ đau. Nhưng chúng ta không chịu tu, cứ xin Phật cho hết phiền não, hết khổ đau thì 
xin chừng nào mới được ? 

Thêm một hạng người nữa, như bác sĩ chẩn mạch cho toa xong, bảo mua thuốc đó 
uống sẽ lành bệnh. Nhưng người ấy đem toa về nhà đọc hoài, đọc thuộc lòng mà không 
chịu mua thuốc uống. Người này có hết bệnh không 2 Phật tử có giống như vậy không ? 
Chắc cũng như vậy. 

Phật dạy những bài pháp cho mình tu, nhưng chúng ta cứ lấy kinh ra đọc tới, đọc 
lui cho Phật nghe, như vậy là tu rồi đó. Đêm nào cũng đem đọc cho Phật nghe, mà bệnh 
vẫn còn nguyên. Mới thấy chúng ta từ lầm lẫn này sang lầm lẫn khác, nên tu không có kết 
quả. Chúng ta phải tu cách nào cho đúng lời Phật dạy ? Đó là điều mà tôi nói ở đây. 

Phật là vua thầy thuốc, có những toa thuốc hay trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Chúng ta bệnh phải dùng những toa thuốc đó thì bệnh mới lành. Muốn lành bệnh chúng 
ta phải chịu uống thuốc, chớ không thê đọc toa thuốc, hoặc chấp tay xin thầy thuốc cho 
lành bệnh. Đó là hai điểm tôi nhắc cho quý vị nhớ rõ. 

Quý vị có biết mình bao nhiêu bệnh, đã lành hết chưa ? Về thân thì nay yếu mai 
đau, về tâm thì sao vẫn cứ phiền não hoài. Chừng nào ở trong chúng, trong gia đình mà 
cả tháng chúng ta cứ cười vui, không buồn không giận ai hết, không một chút than thở gì, 
đó mới là ít bệnh. Nếu lại có người chỉ mang một ít bệnh, nhưng những bệnh đó là bệnh 
quan trọng thì thế nào ? Trong kinh Phật có kê lại: Một hôm Phật hỏi các vị Tỳ Kheo: 

- Nếu các ông nhốt ba con rắn độc chung một nhà thì thế nào ? 

Các thầy Tỳ Kheo bạch răng: 

- Chúng con ngủ không yên. 

Phật hỏi: 

- Làm thế nào các ông ngủ mới yên ? 

Các thầy Tỳ Kheo bạch răng: 


- Chúng con phải đuôi mây con rắn độc ra khỏi nhà thì ngủ mới yên. 


Phật nói: 

- Cũng vậy, nếu các ông còn tham sân si trong tâm thì các ông ngủ không yên. Vì 
tham sân sỉ còn hại hơn rắn độc nữa. Rắn độc cắn chỉ chết một thân này, tham sân sI tạo 
nghiệp chịu khổ không biết khi nào mới hết. 

Như vậy hiện giờ nội tâm của chúng ta đã hết tham sân si chưa hay còn đủ ? Nếu 
còn đủ chúng ta có yên lòng ngủ không ? Nó độc hơn rắn độc mà chứa nó, thì làm sao 
chúng ta yên được ? Vậy mà Phật tử không biết đuổi rắn độc ra, lại đi xin Phật cho con 
bình yên. Thử hỏi làm sao bình yên được ? 

Chúng ta tu là mong hết khô, để đi tới an lạc giải thoát. Nếu còn tham sân si là còn 
đau khô. Cho nên dù tu năm mười năm, mà tham sân sỉ không hết thì việc tu đó vô hiệu 
rồi. Hiện nay, chắng những người tại gia cư sĩ mà cả hàng xuất gia, có ai hết tham sân sỉ 
chưa ? Chưa ai hết. Như vậy thì chúng ta chưa có bình an, phải không ? Bởi vì trong nhà 
còn rắn độc thì làm sao bình an được. Đó là một lẽ thật. 

Thế nên, muốn được bình an phải đuôi ba con rắn độc ấy đi. Phật dạy phương 
pháp đuổi nó, chúng ta phải khéo nghe và khéo tu thì sẽ đuổi được bọn chúng ra khỏi 
nhà. 

Trước tiên, tôi nói về con rắn tham. Muốn đuổi rắn tham ra khỏi nhà thì phải dùng 
thuốc gì ? Trước khi nói cách đuổi, tôi giải thích rõ tham có nhiều loại. Thông thường có 
năm thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Đó là năm thứ tham. Năm 
thứ tham này phải trị bằng thuốc gì ? 

I- Người tham tiền của nhiều thì dùng thuốc bố thí để trị. Tại sao bố thí lại trị 
được bệnh tham tiền của ? Bởi vì tham nên được ít muốn nhiều, được nhiều muốn nhiều 
hơn nữa. Như gia đình mình mỗi tháng có một triệu bạc thì sống thoải mái, nếu tháng đó 
có được triệu rưỡi thì sao ? Dư năm trăm phải không ? Người tham khi dư năm trăm, liền 
muốn kiếm thêm năm trăm nữa cho được hai triệu. 

Do đó để trị bệnh tham, Phật dạy phải bồ thí. Khi dư năm trăm, chúng ta xem ai 
nghèo thiếu, ai khổ hơn mình thì giúp cho họ. Bồ thí như vậy vừa được việc lợi ích cho 
người, vừa hết lòng tham cho mình. Có dư liền cho thì đâu còn tham, dư mà tích lũy hoài 
thì đó là tham. Nên trong kinh Phật thường dạy, lòng tham như túi không đáy, bỏ bao 
nhiêu nó cũng tuột hết, không biết tới đâu là đầy, tới đâu là đủ. Vì vậy chúng ta có dư nên 


giúp người nghèo thiếu, đó là biết trị bệnh tham tài. 


5 
2- Tham sắc dùng thuốc gì để trị ? Nếu người tham sắc phải dùng thuốc quán bất 


tịnh để trị. Quán bắt tịnh có hai cách: Một là quán nơi thân mình có ba mươi sáu vật nhơ 
nhớp. Hai là quán thân người chết, từ khi mới tắt thở lần lần tới sình thối v.v... quán như 
vậy sẽ hết tham sắc. Tại sao ? Vì thấy thân này nhơ nhớp, bân thỉu đáng gớm thì thân 
người khác cũng nhơ nhớp, bẩn thiu như thế, có gì để yêu thích. Nói tóm lại thân mình, 
thân người chỉ là một cái bô đậy kỹ vậy thôi. Quý vị nghĩ trong nhà có một cái bô đã khó 
chịu rồi, huồng là thêm hai, ba cái nữa thì đáng gớm không? 

Khi đức Phật gần thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ma vương đến phá Ngài bằng cách 
hiện hình những thiếu nữ kiều diễm ca múa, để Ngài nhớ trở về hoàng cung. Ngài liền 
quở: “Đi, các ngươi là đấy da hôi thúi. Ta không có dùng”. Chúng hồ thẹn rút lui hết. Sau 
đó, chúng hiện ra một đám đầu trâu mặt ngựa hung dữ, cầm gươm giáo bao vây muốn 
khiến cho Ngài run sợ. Nhưng đức Phật chỉ an ở trong chánh định, không thèm nghị, 
không thèm thấy nó. Lát sau, bọn chúng cũng bỏ đi. Nên trong kinh nói rằng, đức Phật 
dùng cung Thiền định, kiếm trí tuệ mà đẹp tan ma quân. 

Chúng ta tu là dùng thiền định, trí tuệ để dẹp sạch ma quân. Nhưng bây giờ có 
nhiều người ngôi Thiền hoặc niệm Phật bắt ấn, đọc chú hoặc vẽ bùa để trấn ma. Đó là đã 
đi lệch hướng rồi. Chúng ta phải dùng Thiền định, dùng trí tuệ để dẹp ma chớ không phải 
dùng bùa, dùng chú. Bùa chú như vậy là lạc vào ngoại đạo rồi. Quý vị nhớ phải thật kỹ. 

Nói thân này nhơ nhớp, có người không bằng lòng, vì họ cho rằng mình vệ sinh 
sạch sẽ thì làm sao nhơ nhớp được ? Tôi nói một thí dụ rất đơn giản để minh chứng điều 
này. Nếu thân này sạch thì nó luôn toát ra mùi thơm như hoa sen rồi, chúng ta đâu cần 
phải dùng xà bông thơm. Nhưng vì nó hôi quá nên phải dùng xà bông thơm, dùng nước 
hoa cho bớt hôi. Vì biết mình nhơ nhưng muốn giấu, không cho người ta biết nên dùng 
cái này cái kia đề khỏa lấp đi. Đó là chúng ta chưa thấy lẽ thật. 

Thêm một điều nữa, biết rõ thân mình nhớp nhúa, nhưng nghe ai nói: “Chị này hôi 
quá” thì buồn liền. Sự thật mình nhớp nhưng nghe người ta chê lại buồn. Như vậy rõ ràng 
chúng ta không dám nhìn nhận sự thật. Chúng ta chỉ tưởng tượng chứ không thấy đúng lẽ 
thật. 

Người biết tu rồi phải nhìn thấu đáo sự thật. Thân này nhớp nhúa, chúng ta nhận là 
nhớp nhúa nên nghe ai chê, mình chấp nhận đúng như vậy. Chúng ta kiểm lại từ đầu đến 
chân có cái gì không nhớp đâu. Như quý nhất là con mắt, nhưng khi ghèn cháo đồ ra có 


sớm không ? Rồi đến lỗ mũi, nước mũi chảy ra có gớm không ? Kê là miệng, miệng khi 


6 
khạc nhồ ra rồi, có can đảm liễm lại không ? Như vậy tất cả từ đầu đến chân toàn là nhơ 


nhớp, mà chúng ta cứ tưởng nó sạch. Tưởng tượng thì không phải lẽ thật. Đó là cái thấy 
sai lầm, không có trí tuệ. Chúng ta biết rõ thân này nhớp nhúa, mà đã nhớp nhúa thì tại 
sao lại mê đuôi theo nó ? Đó là điểm thứ nhất. 

Thứ hai, nếu người bệnh tham ái trầm trọng, thấy ai cũng dễ thương hết, thì Phật 
dạy quán thây chết. Từ lúc mới tắt thở cho đến một giờ, hai giờ, tới bầm xanh rồi sình lên 
v.v... Bây giờ nói gần nhất như người thân của mình, hoặc anh em cha mẹ, khi tắt thở 
chừng vài chục tiếng đồng hồ, mình dám lại gần không ? Đó, lúc sống là cha, là mẹ, là 
anh, là em mà chết liền thành thây ma, gớm sợ đủ thứ hết. Như vậy mới thấy rằng thân đó 
không thật quý. Nếu thật quý thì chúng ta đâu có sợ. 

Phật bảo ai bệnh nặng về sắc, thì phải luôn luôn quán thân là nhớp nhúa. Từ tóc, 
lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, ba mươi sáu vật xét cho thật kỹ, vật nào cũng 
nhớp hết. Quán như vậy mà không hết bệnh thì phải quán thây chết. Đó là cách trị bệnh 
tham sắc. 

Lâu nay quý vị có trị bệnh đó chưa ? Tu mà không chịu trị bệnh, nên bệnh còn 
hoài. Rồi than sao tôi tu lâu quá mà những thói xấu không chịu hết. Vì có chịu quán đâu, 
không chịu uống thuốc mà cứ đọc toa thuốc của Phật suốt ngày thì làm sao hết bệnh 
được. Đó là bệnh thứ hai. 

3- Bệnh tham danh. Tham danh tức là muốn được chức phận cao, muốn được 
người ta khen ngợi v.v... Phật dạy bệnh tham danh lấy thuốc vô thường để trị. Giả sử 
người ra ứng cử Tổng thống được đắc cử, người đó hưởng địa vị ấy bao lâu ? Bốn năm, 
tám năm rồi cũng hết. Sau đó cũng thành thường dân trở lại, đâu có bền, đâu có lâu dài 
mà phải chịu bao nhiêu thứ khổ sở. Đó là dùng thuốc vô thường đề trị bệnh tham danh. 
Song muốn uống cho hết gốc thì phải thêm thang thuốc quán “khổ” nữa. 

Bởi vì người cầu danh trước khi được cũng khổ, sau khi được cũng khổ. Như 
trước khi được làm Tổng thống phải vận động, chạy ngược chạy xuôi cầu mong người ta 
bỏ phiếu cho mình, vận động là khô rồi. Đến khi đắc cử Tổng thống có vui không 2 Phải 
lo đủ thứ việc, rồi lại sợ người ta đoạt mất ghế nữa. Đó, được và gìn giữ cho đừng mắt 
cũng khổ. Đến khi lỡ rớt xuống có khổ không ? Khổ. Như vậy quán ba thời đều là khổ: 
trước khổ, giữa khổ, sau cũng khổ. Một cái vô thường mà muốn được, phải khổ như vậy 


thì muôn làm gì ? Muôn được khen ngợi làm øì, muôn chức tước cao làm gì ? Nhờ quán 


7 
như thế, tự nhiên mình hết tham danh vọng chức tước cao. Đó là phương thuốc trị bệnh 


tham danh. 

4- Bệnh tham ăn. Bệnh tham ăn này ai cũng có hết. Ăn thì muốn ăn thật ngon, cho 
vừa với cái lưỡi tham vị ngon. Bệnh tham ăn này phải dùng thuốc gì để trị ? Phải dùng 
hai thứ thuốc trị mới lành. 

Thuốc thứ nhất là quán thức ăn nhơ nhớp, không sạch. Khi còn ở trên mâm, nó 
thơm tho hấp dẫn, nhưng nhai nuốt rồi nó mất. Sau khi mắt, tới hồi trả ra rất ghê gớm. 
Như vậy nó có thật ngon không ? Nếu thật ngon thì trước sau đều ngon. Khi đem vô 
ngon, lúc trả ra cũng phải ngon. Nhưng đẳng này đem vô thì ưa, mà đem ra thì gớm. Như 
vậy đâu phải thật ngon. Đó là nói tiêu hóa được, còn như không tiêu hóa, ăn vô khỏi cô 
mà bao tử không chịu chứa, bắt ụa ra thì có sớm không ? Như vậy ngon chỗ nào ? Chúng 
ta xét thức ăn nhơ nhớp không có gì quan trọng, ăn để sống chớ không phải ăn để tìm vị 
ngon. Mà không tìm vị ngon thì bớt tham ăn. 

Thuốc thứ hai, chúng ta xét thức ăn ngon chỉ có mấy phút ở lưỡi thôi, khi nuốt vô 
rồi liền hết ngon. Cái ngon đó là cảm giác tạm bợ, vô thường, không lâu bền. Vì vô 
thường nên không quan trọng. Lại thêm nữa, nếu người có tiền của dư đả, muốn ăn gì đều 
được nấy. Ăn đủ thức ăn ngon sẽ dẫn đến kết quả mập phì, bị bệnh cao huyết áp, bệnh 
tiểu đường, bệnh tim mạch, đủ thứ bệnh v.v... Như vậy ăn càng ngon thì càng khổ, càng 
bệnh chớ có lợi gì đâu. 

Tóm lại, cái mà chúng ta nói ngon đó không phải là lẽ thực, không phải là kế lâu 
dài, chỉ là tạm bợ. Nếu chúng ta lệ thuộc nó thì phải khổ thôi. Quán cái ngon là vô 
thường, là nhơ nhớp thì lần lần hết tham muốn ăn ngon. Như vậy dùng thuốc quán vô 
thường, quán bắt tịnh để trị bệnh tham ăn. 

5- Bệnh tham ngủ. Bệnh này trong chùa dễ mắc lắm. Vì phải thức khuya dậy sớm, 
nên người nào tham ngủ nhiều sẽ khó thức lắm. Hồi tôi còn ở trường, có mấy huynh đệ 
thường dặn: “Khuya nhớ kêu tôi dậy đi công phu nghe”. Tới khuya đánh kẻng tôi kêu, lắc 
qua lắc lại một hồi, huynh ấy nói đau đầu quá, rồi ngủ ót không thèm dậy công phu luôn. 
Đó là bệnh tham ngủ. Bởi tham ngủ nên mắt hết thì giờ tu hành của mình. 

Lầm sao để trị bệnh tham ngủ ? Muốn trị bệnh này, cũng có hai thứ thuốc. Một là 
thuốc vô thường. Hôồi xưa, mỗi khi tụng kinh thường nghe câu: “Thị nhựt dĩ quá, mạng 


diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư ...” nghĩa là ngày nay đã qua, mạng cũng theo đó mà 


8 
giảm, như cá cạn nước... Như vậy cuộc sông thật ngăn ngủi, thật tạm bợ mà mình cứ lo 


ngủ, tức là giết hết thì giờ quý báu rồi. Cho nên phải siêng năng thức dậy tu. 

Hai là lấy roi tinh tấn để đánh ma ngủ. Nghe tiếng kẻng, chưa chịu dậy thì phải rầy 
cho nó trỗi dậy liền. Tu hành mà lười biếng là cái nhân đọa vào đường ác. Nên phải mạnh 
mẽ, phải tinh tấn, nhắc như vậy cho mình có gắng lên. Đó là dùng thuốc tinh tấn và thuốc 
quán vô thường để trị bệnh lười biếng. Nhờ thế ma ngủ lui mắt. 

Tóm lại, để trị năm thứ bệnh tham đó, chúng ta phải biết và dùng các toa thuốc 
như sau: 

- Tham tài dùng thuốc bố thí. 

- Tham sắc dùng thuốc quán bắt tịnh. 

- Tham danh dùng thuốc quán vô thường và quán khô. 

- Tham ăn dùng thuốc quán bắt tịnh và quán vô thường. 

- Tham ngủ dùng thuốc quán vô thường và roi tỉnh tấn. 

Trong năm thứ tham này không ai giống ai, kẻ tham thứ này, người tham thứ kia, 
không giống nhau. Cho nên mỗi thứ đều có thuốc để trị. Như vậy là trị được bệnh tham. 
Trị được bệnh tham là đuôi con rắn tham ra rồi. 

Đến con rắn sân. Người bị bệnh sân lấy thuốc gì để trị ? Phật dạy dùng hai thứ 
thuốc để trị. Một là nhẫn nhục, hai là từ bi. Khi người ta nói trái ý hoặc làm thương tốn 
đến danh dự của mình, lúc cơn giận bừng bừng nỗi lên. Chúng ta liền dùng thuốc nhẫn 
nhục. Nhẫn làm sao, uống bằng cách nào ? 

Khi nóng giận phừng phừng nổi lên thì nó sẽ phát ra lời nói, phát ra hành động. Vì 
vậy lửa sân vừa dấy lên thì chúng ta liền phải trị bằng thang thuốc nhẫn nhục. Song nhẫn 
bằng cách nào, làm sao nhẫn ? Nói nhịn là được, nhưng sự thực nói nhịn không thì chưa 
đủ sức để nhịn. Chúng ta phải nói rõ rằng: “Nhịn là khôn, nói là dại”, nhắc tới nhắc lui 
câu đó chừng chục lần thì hết giận. 

Bởi khi giận nói ra liền nói bậy. Có khi nào mình nổi nóng mà nói đàng hoàng 
đâu. Nồi nóng thì toàn là nói bậy, nói lời không hay, nói lời thô tục v.v... Vì vậy mà phải 
tự nhắc “nhịn là khôn, nói là dại”. Chúng ta muốn khôn, không muốn đại thì nhịn, làm 
thinh bỏ qua. Nhưng bỏ qua một lát thì dễ, đến chừng nhớ lại cũng nổi nóng nữa. Bây giờ 
phải làm sao trị cho dứt tận gốc mới được ? Nên phải dùng thuốc quán từ bi để trừ căn. 

Quán từ bi là quán thế nào ? Như khi ta nỗi giận lên, lúc đó thấy người làm cho 


mình giận dễ thương hay dễ ghét ? Rất dễ ghét, chẳng những ghét mà còn muốn chửi, 


9 
muốn đánh họ cho đã giận. Nên phải dùng thuốc quán từ bi. Nhưng quán từ bi bằng 


cách nào ? Họ chửi mình làm sao quán từ bị được ? Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách quán từ bị 
không khó. 

Ví dụ chúng ta vào bệnh viện tâm thần thăm một người quen. Vừa bước vào cửa 
rào, øặp một người điên chỉ vô mặt mình chửi, lúc đó chúng ta xử trí ra sao ? Họ chửi 
mình không có duyên cớ gì hết, không động phạm øì hết, như vậy đáng giận không. Nếu 
giận, mình chửi mình đánh lại thì người ngoài cuộc sẽ nói mình thế nào ? Kẻ đánh lộn 
với người điên là kẻ điên luôn rồi, chứ còn gì nữa. 

Như vậy để phân biệt ai là kẻ điên, ai là người tỉnh thì khi gặp kẻ điên loạn làm 
bậy, nói bậy, mình phải tỉnh không cự lại họ. Người ta điên nên người ta bậy, người ta 
sai. Còn mình bình tĩnh thì phải sáng suốt mới đúng chứ. Nên khi người vô cớ chửi mình, 
làm nhục mình, chúng ta phải nghĩ người đó không được minh mẫn nên họ mới nói bậy, 
làm bậy. Người đó đáng thương chớ không đáng giận. Xét như vậy chúng ta thương họ, 
tội nghiệp họ nên không giận. Nhờ thế trị hết gốc giận luôn. 

Quý Phật tử phải khéo tu mới hết nóng giận. Nhiều vị nói tánh tôi nóng quá, nên 
mỗi bữa đốt hương nguyện Phật cho con hết nóng. Phật cho được không ? Phật không thê 
cho mình hết nóng mà Phật chỉ dạy pháp tu, chúng ta ứng dụng theo đó tu tập thì sẽ hết 
nóng giận. Phương pháp trị nóng giận là hành hạnh nhẫn nhục và quán từ bi. 

Trong kinh Phật có kê lại một câu chuyện: Hôm đó, Ngài khất thực tại một khu 
làng của các vị Bà La Môn. Bồn đạo Bà La Môn thấy Phật oai nghi nghiêm trang tễ 
chỉnh, tướng mạo rất đẹp, nên họ vây quanh chiêm ngưỡng Phật. Sau khi thọ trai xong, 
Phật nói pháp cho họ nghe. Nghe xong, họ phát tâm quy y Phật. Đôi ba lần như vậy nên 
xóm Bà La Môn đó theo Phật hết. Bấy giờ, vị thầy của họ tức quá, ông đợi đức Phật đến, 
rồi lẽo đẽo theo sau kêu tên của Phật chửi. Chửi một hồi, ông thấy Phật vẫn cứ ung dung 
đi, không để ý gì cả, ông bèn chận đường Phật, hỏi: 

- Cù Đàm, thua tôi chưa ? 

Phật trải tọa cụ ngồi xuống, đọc bài kệ: 

Kẻ hơn thì thêm oán 
Người thua ngủ chăng yên 
Hơn thua hai đều xả 


Ấy được an ôn ngủ. 


10 
Phật im lặng, ngoại đạo tưởng Phật thua. Nhưng sự thực ai còn chê người, còn 


giành phần hơn thì kẻ đó là người bất an. Như vậy mới thấy nhịn là khôn, chửi là dại. 

Chúng ta thấy ngay cả đức Phật ngày xưa, đâu phải ai cũng cung kính hết, vẫn có 
người chửi như thường. Nếu gặp người chửi, Ngài cũng chửi lại thì bây giờ chúng ta có 
lạy Phật không ? Cũng vậy, giới tu sĩ chúng ta nếu bị người mắng chửi, liền nổi tức lên 
cự lộn với người ta, rốt cuộc lỗi hết về mình. Vì sao ? Vì đã là tu sĩ mà còn nóng giận sân 
si như vậy, thì đâu thể gọi là kẻ tu hành được. Làm sao dạy dỗ hàng Phật tử ? Chửi càng 
hơn, càng thắng thì càng bị người ta coi thường. 

Nên người tu hành phải lẫy hạnh nhẫn nhục làm đầu. Lúc nào, hoàn cảnh nào dù 
thuận hay nghịch, mình cũng phải hoan hỷ, cũng phải bỏ qua hết. Như vậy mới gọi là tu, 
tu thì mới trị hết các bệnh. Nên nhớ chúng ta muốn tu thì phải cố gắng trị bệnh của mình 
cho lành. Đó là thuốc trị bệnh sân. 

Đến bệnh si. Si mê là điều rất nguy hiểm. Bởi si mê nên chúng ta chấp những cái 
không thật cho là thật, tưởng tượng những điều không đúng chân lý, không đúng với lẽ 
thật. Vì si mê nên sanh ra tham, vì si mê nên sanh ra nóng giận. Nên nói si mê là nguy 
hiểm nhất. Vậy dùng thuốc gì để trị bệnh si mê ? 

Phật dạy dùng trí tuệ để trị bệnh si mê. Si mê là bóng tối mà trí tuệ là ngọn đèn, là 
ánh sáng. Có đèn thì không tối, còn tối là không có đèn. Kẻ s¡ mê thì không có trí tuệ, 
người có trí tuệ thì hết s¡ mê. Do si mê nên có những bệnh như ngã ái, ngã mạn... Ngã ái 
là gì ? Là thương là quý thân này. Ngã mạn là gì ? Là cho mình hơn thiên hạ, mình trên 
hết. Bởi thấy hơn nên khinh người này, chê người kia. Như vậy từ si mê thấy thân này là 
quý, là thiệt nên thương nó, đó là ngã ái. Thấy thân mình là quan trọng, là cao hơn người 
nên sanh ngã mạn. 

Người si mê sanh ngã ái, ngã mạn phải dùng thuốc gì để trị ? Mỗi tối, chúng ta từ 
cư sĩ cho đến xuất gia đều tụng Bát Nhã hết phải không 2 Bây giờ tôi chỉ nhắc lại một câu 
thôi: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẫn 
giai không, độ nhất thiết khổ ách”. Chiếu kiến ngũ uân giai không là sao ? Là soi thấy 
thân năm uân này không thiệt, nhờ soi thấy thân năm uân không thiệt nên qua hết khổ 
nạn. 

Chúng ta tụng kinh Bát Nhã bao nhiêu năm rồi, có chiếu kiến ngũ uân hay là đọc 
trả bài cho Phật ? Phật dạy phải soi thấy năm uẫn này không thiệt. Đã không thiệt thì còn 


gì yêu mến nó, còn gì quý trọng nó. Nhưng vì chúng ta tụng mà không chịu chiếu, không 


lãi 
chịu soi nên tụng hoài mà cái ngã vân y nguyên, không mât chút nào hệt. Năm uân có 


chia ra làm hai: một là vật chất, hai là tỉnh thần. 

- Vật chất: Sắc uân do đất, nước, g1ó, lửa, bốn chất hợp thành nên không thiệt, nó 
là giả dối. 

- Tỉnh thần: Thọ uân là những cảm giác, khổ, vui hoặc không khổ không vui... 
Những cảm giác ấy có một chút rồi qua, đâu còn hoài nên nói không thiệt. Tưởng uấn, là 
những bóng dáng tưởng tượng, không có thiệt. Hành uấn là những suy tư, suy tư là một 
dòng sinh diệt. Thức uân là ý thức phân biệt sanh diệt liên tục, nên cũng không thiệt. 

Xét kỹ ngũ uân về hai mặt tinh thần và vật chất đều là duyên hợp, hư giả không 
thiệt. Biết rõ nó không thiệt, tánh nó là không thì khổ nạn nào cũng qua. Phật dạy kỹ quá, 
bắt đọc mỗi đêm mà khổ nạn nào chúng ta cũng cứ chịu chứ qua không nổi. Nếu thấy 
thân này không thiệt, năm uân không thiệt thì giả sử có ai chửi, mình có quan trọng 
không ? Thân đã không thiệt thì lời chửi có thiệt đâu, có nghĩa gì đâu mà buồn. Thấy rõ 
như vậy thì ngã ái, ngã mạn theo đó nó hết. Đó là tu Bát Nhã, là trí tuệ. 

Bát Nhã có chia ra ba phần: một là Văn tự Bát Nhã, hai là Quán chiếu Bát Nhã, ba 
là Thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư (Trung Quốc) dùng một ví dụ rất hay về ba thứ Bát 
Nhã này. Ngài nói như có người cần qua sông, họ bước xuống thuyền, được ngồi trên 
thuyền, đó là Văn tự Bát Nhã. Xuống thuyền rồi thì quay chèo, cầm dầm bơi, đó là Quán 
chiếu Bát Nhã. Bơi cho thuyền cập bến sang sông rồi mình lên bờ, đó là Thật tướng Bát 
Nhã. 

Như vậy chúng ta đang tu là tu Bát Nhã nào ? Văn tự Bát Nhã. Nhưng xuống 
thuyền rồi, cứ ngồi yên đó không chịu bơi chèo gì hết, thì chừng nào mới qua tới bên kia 
sông ? Nên biết chúng ta tu chưa đúng với những gì Phật dạy. Chiếu kiến là quán, quán 
rồi mới đi tới Thật tướng. Nếu chúng ta không chịu quán, chắng khác nào xuống thuyền 
muốn qua sông, mà không chịu bơi chèo, cứ ngồi ì đó hoài thì bao lâu mới qua được bờ 
bên kia? Chắc tới thuyền mục cũng không qua được. Cứ dùng văn tự cho đó là đủ, không 
chịu quán chiếu. Bởi không quán chiếu nên không thê tiễn lên, không dẹp được phiền 
não. Vì vậy tu mười năm, hai mươi năm mà phiền não vẫn y nguyên. Đó là lỗi lầm lâu 
nay chúng ta mắc phải. 

Do quán chiếu, soi rọi thấy thân này tạm bợ, hư giả nên chúng ta không ái nó. 
Không ái nó thì không ngã mạn. Như vậy tu là để diệt trừ bệnh cho mình. Muốn trừ bệnh 


thì phải dùng thuốc. Nếu được toa thuốc mà mình không mua thuốc uống thì cái toa cũng 


12 
trở thành vô nghĩa. Phật dạy phải quán chiếu để thấy rõ năm uân không thiệt mà mình 


cứ đọc cho Phật nghe hoài thì chừng nào mới hết bệnh ? Tu như vậy thì chừng nào mới 
thành Phật ? 

Ở đây, tôi chỉ nói những bệnh căn bản là tham sân si, để quý vị biết từng thứ thuốc 
mà trị bệnh. Bây giờ có thứ thuốc nào trị bá bệnh không ? Cũng có thuốc trị bá bệnh, 
nhưng trị bá bệnh thì chậm lành hơn. Thuốc nào bệnh nấy thì mau lành, còn thuốc trị bá 
bệnh chỉ có tác dụng nhè nhẹ thôi. Thuốc trị bá bệnh là gì ? 

Nếu người tu Tịnh độ thì dùng “Lục tự Di Đà” làm thuốc trị bá bệnh. Khi vừa nổi 
sân, chúng ta cứ nhớ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm một hồi quên sân phải không ? 
Vừa có việc gì buồn, niệm Phật một hồi quên buôn, đó là thuốc trị bá bệnh. Thuốc bá 
bệnh thì yếu hơn một chút, phải siêng năng cần mẫn trị mới lành, nếu không thì không 
lành. Đó là thuốc trị bá bệnh của người tu Tịnh độ. 

Nếu người tu Thiền thì thuốc trị bá bệnh là gì ? Khi nào vừa dấy niệm chạy theo 
cảnh, chúng ta liền buông, vì sao phải dùng thuốc đó ? Vì tất cả buồn, thương, giận, ghét 
đều từ ý niệm dấy lên. Do khởi niệm nên mới tới buồn, thương, giận, ghét. Nếu vừa khởi 
niệm liền buông bỏ không theo, như vậy là vừa trị, vừa ngừa bệnh. Khi nó mới dấy chưa 
thành bệnh thì không gọi là trị ? Vừa dấy lên mình liền buông tức là ngừa bệnh. Buông 
hết, đến một lúc nào đó tâm không còn buôn giận, tức là hết đau khổ. Đó là thuốc trị bá 
bệnh trong nhà Thiên. 

Nhưng có người mới tập tu Thiền một năm hai năm, niệm cứ khởi hoài nên than 
sao tu mà niệm không lặng. Vậy phải làm sao cho có kết quả. Chỗ này, tôi dẫn lời của 
Lục tô Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn: “Bất phạ niệm khởi, duy khủng giác trì”, 
nghĩa là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Dấy niệm là mê, biết nó hư dối không 
theo, đó là giác. Giả sử một ngày dấy lên một trăm lần niệm, tức một trăm lần mê thì sẽ 
có một trăm lần giác. Như vậy đâu có thiệt thòi gì, chỉ sợ mê mà mình không giác, đó 
mới là thiệt thòi. 

Như vậy người tu Tịnh độ thì nệm danh hiệu Phật để tiêu mòn các bệnh. Còn 
người tu Thiền thì nhìn lại mình, tức là phản chiếu bằng trí tuệ. Vừa thấy niệm liền buông 
đi, lần lần niệm dứt sạch, bệnh được lành. Đó là dùng trí tuệ phá tan các mầm bệnh. Như 
vậy tu Tịnh độ cũng có thuốc trị bá bệnh, tu Thiền cũng có thuốc trị bá bệnh. Song pháp 
nào cũng phải thực hành đến nơi đến chốn mới có kết quả, chớ còn thực hành nửa chừng 


hay chút ít thì không bao giờ có kết quả. 


13 
Người học Phật mà không biết pháp, không biết bệnh thì khó trị lành. Hôm nay 


tôi hướng dẫn quý vị ba căn bệnh ngặt nghèo là tham sân si. Quý vị cố gắng dùng thuốc, 
chớ không nên học thuộc lòng toa thuốc, cũng không nên chắp tay xin thầy thuốc cho con 
hết bệnh. Được vậy, chúng ta tu sẽ có kết quả, không nghi. 


Chúc tất cả đều trị lành bệnh của mình. 


V21 


